Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 



KỸ THUẬT LIÊN HỢP - CÔNG PHÁ MÔN TOÁN 2016 

( Bản full) 


NGUYỄN TIẾN CHINH 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 







Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


KỸ THUẬT NHÂN LƯỢNG LIÊN HỢP 

— Dự đoán nghiệm X = x o bằng máy tính bỏ túi (SHIFT — SOLVE hay ALPHA — CALC). 

— Tách, ghép phù hợp để sau khi nhân liên hợp xuất hiện nhân tử chung (x — x o ) hoặc bội của 
(x — xj trong phương trình nhằm đưa về phương trình tích số: (x — x o ì.gíxì = 0. 

— Các công thức thường dùng trong nhân liên hợp 


Biểu thức 

Biểu thức liên hiệp 

Tích 

VÃ ± Vi 

VÃ =F Vb 

A-B 

VÃ + Vb 

VÃ 2 " - Vab + Vb 2 " 

A + B 

VÃ-Vb 

VÃ 7 + Vab + Vb 7 

A-B 


Khi dùng nhân liên hợp các em chú ý về bậc của X trong biểu thức cần liên hợp,bậc cao - bậc thấp 
hơn nhé 

Điểm nhấn của phương pháp liên hợp đó là biểu thức còn lại trong móc vuông luôn dương - hoặc 
luôn âm khi đó ta làm thế nào để chứng minh điều đó hoặc viết như thế nào để thể hiện được điều 
này(có thể dùng Đạo hàm - đánh giá) 

KĩThuảt 1 


(bài toán chứa hai căn): VÃ, VÃ lấy A - B xem có xuất hiện nhân tử chung hay không: 
BT Mẩu V. Giải bất Phương trình Vx + 1 + 1 = 4x 2 + V3x 


Đ'ê thi thử Đại học íân 1 khối D năm 2013 - Trường THPT Lê Xoay 


Nhân xét : 


Sử dụng máy tính, ta tìm được một nghiệm là X = V ,vậy ta đoán nhân tử chung sẽ là X - Vi hoặc 2X 

2 


-1 và ta có: 


^3xj — Ịx + lj = 2x — 1 
4x 2 — 1 = Í2x-l)Í2x + l 


nên ta có lời giải sau: 


Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: X > 0. 


/ ,— ,-V (Vix - Vx + lìívix + Vx + 1 ) 

(*) 4» 4x 2 - 1 + V3x - Vx + 1 = 0 44 (2x - 1 ) (2x + 1 ) + 4 - A - 

' ' V 3x + Vx +1 


= 0 


44 Í2x-l)Í2x + l)+ = 0 44 Í2x-l) 

V3x + Vx + 1 


2x +1 + 


V3x + Vx + 1 


= 0 (1) 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



























Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


1 / \ 1 

• Ta có: Vx > 0 =>- 2x + n — 7 =— - 7 > 0 nên (l) 4» 2x — 1 = 0 44 X = 4 . 


• Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = 2-. 

2 

BT Mẩu 2 : Giải bất Phương trình: V2x — 3 — >/x = 2x — 6 (*ì 


Nhẩm được nghiệm X = 3 ta đoán rằng X - 3 la nhân tử chung 


Đ'ê thi Đại học khối A nám 2007 


Nhận thấy rằng: 


^2x — 3j — x = x — 3 
2x - 6 = 2 (x - 3 ) 


nên ta có lời giải sau: 


Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: X > —. 

2 


* 44 


x 3 , 2Íx 3Ì-0 

44 (x- 3 ) 

to" 

X 

t 

co 

+ 

y*— 

- 

V / 


x/2x — 3 + Vx 


-2 


= 0 



• Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = 3. 

BT Mau 3 : Giải bất Phương trình y/lOx + ĩ + V3x - 5 = Vỡx + 4 + x/ 2 x - 2 í*ì 

Đề dự bị Đợi học khối B năm 2008 
Nhấm được X = 3 là nghiệm nên đoán rằng X - 3 là nhân tử chung 

2S. Nhận thấy: (lOx + 1 ) — (ỡx + 4Ị = (3x — 5 ) — (2x — 2 ) = X — 3 nên ta có lời giải sau: 

Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: X > — . 

3 

(*) 4» (VlOx + 1 - V 9 X + 4 Ị Hr Ịa/3x-5 - V 2 X- 2 Ị = 0 


10x + l-(9x + 4Ì 3x-5-(2x-2Ì 
^ _ V— 7 3 ——=== _ v 7 = 0 

VlOx + 1 + Vỡx + 4 V3x — 5 + x/2x — 2 


Tỉm fàí' Zí'ệw Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


44 (x — 3 ) 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


■ + ■ 


= 0 


V lOx + 1 + Vỡx + 4 V 3x — 5 + V2x — 2 

Vì V X > ^ =4 , — — . 4— , 1 — , > 0 nên (l) 44 X = 3. 

3 VlOx +1 + V9x + 4 V3x — 5 + v 2 x — 2 

• So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất X = 3 

BT Mấu 4 : Giải bất Phương trình V3x 2 -5x + l - Vx 2 -2 = ^3 Ịx 2 - X - ĩj - Vx 2 - 3x + 4 (*) 

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2008 
Nhấm được nghiệm là X = 2 nên suy đoán rằng nhân tử chung sẽ là X- 2 

(3x 2 - 5x + 1 ) - (3x 2 - 3x - 3 ) = -2 (x - 2 ) 


2S. Nhận thấy 


. Nên ta có lời giải sau: 


(x 2 - 2 ) - (x 2 - 3x + 4 ) = 3 (x - 2 ) 

Bài giải tham khảo 

(*) 4» |V3x 2 - 5x + 1 - y/3x 2 — 3x — 3 j - Ụx 2 -2 - Vx 2 - 3x + 4 Ị = 0 


4» 


—2x + 4 3x — 6 

Văx 2 — 5x + 1 + V3x 2 — 3x — 3 Vx 2 — 2 + a/x 2 — 3x + 4 


= 0 


44 X — 2 


-2 

3 

V 3x 2 ~ 5x + 1 + V 3x 2 — 3x — 3 

Vx 2 — 2 + Vx 2 — 3x + 4 


= 0 


44 


X = 2 


\/3x 2 — 5x + 1 + V3x 2 — 3x — 3 Vx 2 — 2 + ^/x 2 — 3x + 4 ^ ^ 


• Ta có: , — , = + , - J = > 0, Vx xác định. 

v3x 2 — 5x + 1 + v3x 2 — 3x — 3 vx 2 — 2 + Vx 2 — 3x + 4 

• Thay X = 2 vào phương trình (*ì =4 (*) thỏa. Vậy phương trình có nghiệm X = 2 . 

BT Mẩu 5 :Giải bất phương trình: VlOx + 1 + V 3x-5 > V9x + 4 + V2x-2 (Đề dự bị khối B năm 2008 ) 
Phân tích: 10 X + 1 - (gx +4) = 3X - 5 - ( 2 X - 2 ) = X - 3 nên ta có lời giải sau: 

ĐK:x >ị lúc đó BPT 
3 

44 (VlOx + 1 -V9x + 4Ì + (V3x-5 -V2x-2)>044— r x ~ 3 , = + . * ~ 3 . >0 

v ' v ’ Vl0x + l + V9x + 4 V3x-5+V2x + 2 


<=> (x-3) 


_ 1 _ _ 1 _ 

Vl0x + 1 + V9x + 4 Jĩx-5 + \j2x-2 


>Ơ44X>3 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 













































































Nguyễn Tiến chinh - VINASTUDY.VN 

KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


1 1 

5 

Vì: 

Vl 0 x + 1 + V9x + 4 V3x-5+V2x-2_ 

> OVx > — 

3 


So sánh với điều kiện ta có s = [3;+oo) 

BT Mẩu 6 Giải Phương trình:9(V4x + l - V3x-2 ) = x + 3 (Đề HSG HN - 2010) 
Phân tích: ( 4 X + 1) - ( 3 X - 2) = X + 3 ta có lời giải 


ĐK: X > — Phương trình đã cho tương đương: 


x + 3 


= x + 3 <=> 


X = -3 (L) 

V4x + l + V3x-2 = 9(*) 


_ a/ 4x +1 + yj 3x — 2 

Bình phương hai vế (*) ta có 7x-l + 2 i y(4x + l)(3x-2) = 81 <=> 2 A y(4x + l)(3x-2) =82-7x 


7 <=> X = 6 (TMĐK) 

4(4x + l)(3x-2) = (82-7x) 2 


BT Mẩu 7 : Giải Phương trình sau: V3x-2 - Vx + 1 =2x 2 -x-3 


Phân tích: 


f(3x-2)-(x + l) = 2x-3 
|^2x 2 -x-3 = (2x-3)(x + l) 


Lời giãi : Đk X > 2 / 3 .Pt 


I 


'-(*+!) 


<=> X = 3 / 2 hoặc 


] 


3.V-2 +V.V+1 
= (X +1) (Vô nghiệm vi VT< 1 ,VP> 1) 


= 0 


y/ĩx-2 + >/x+ĩ 

KT thuật 2: Thay trực tiếp nghiệm vào trong căn để tìm lượng liên hợp 

Nếu phương trình có 1 nghiệm mà đó là nghiệm nguyên - thay nghiệm đó vào trong căn ta được 
số a nào đó vậy ghép -a làm một cặp liên hợp 


BT Mẩu 8:Giải phương trình: -\/x — 2 + V 4 — X = 2x 2 — 5x — 1 (*) 


2Sk Nhện xét : Nhẩm thấy X = 3 là nghiệm pt, thay X = 3 lần lượt vào hai căn ta thu được hai số giống 
nhau a = 1 


Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: 2 < X < 4. 


Ịx/x — 2 — 1 j + ị\Jị — X — 1 j — ^2x 2 — 5x — 3j = 0 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 







































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


X — 3 , 3 — X 

4 » 7 =— — + 


(x-3)(2x + l) = 0 


Vx — 2 + 1 V 4 — X + 1 

44 (x — 3 ) , - I -2x — 1 

[Vx-2+l V4-X+1 


= 0 


44 


X = 3 


, \ ■ - , * =2x + l ( 1 ) 

Vx-2+l V4-X+1 


• Xét hàm số f (x) = 2x + 1 trên X e [2; 4 ] thấy f (x) = 2x + 1 > 5 ( 2 ) 


• Xét hàm số g(x) = = - - = - trên X G Í2;4 

Vx-2 +1 V4-X+1 


g'( x ) = ~TT =ĨU==^ 7~T ~ ~ , \ < °’ Vx e [2;4]. 

2VX-2VX-2+1 2V4-X V4-X+1 

=4 g(x) nghịch biến và maxg(x) = g ( 2 ) = 1 - -5=J- — ( 3 ) 

v ' ' í 2 ’ 4 ] v 7 w V2 +1 

• Từ ( 2 ) 5 ( 3 ] =4 2 hàm số f (x), g (x) có đồ thị không thể cắt nhau. Do đó ( 1 ) vô nghiệm. 

• Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = 3. 

BT Mẩu grGiải phương trình: V3x + 1 — Vô — x + 3x 2 — 14x — 8 = 0 (*) 


Đê thi Đợi học khối B năm 2010 


Bài giải tham khảo 


ìSk Nhân xét: 


Nhận thấy phương trình có 1 nghiệm X = 5 (SHIFT — SOLVE hay ALPHA — CALC), trong 

1 


khoảng điều kiện: X G 


-;6 


Do đó, ta cần phải tách ghép để nhân liên hiệp sao cho xuất hiện 


nhân tử chung (x — 5 ) hoặc bội của nó.Thay X = 5 vào căn thứ nhất được 4,căn thứ 2 được 1 


Nên ta có lời giải sau: 


• Điều kiện: —— <x<6. 

3 

(*) 44 ịyj 3x + 1 — 4j + Ịl — Vô — X j + 3x 2 — 14x — 5 = 0 

*■ ị - + -7T- + (3x + 1 ) (x - 5) = 0 

V3x + l+4 1 + V6 —X 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 











































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


4» (x-5) 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


+ 


>/3x + 1+4 l + Vẽ 


+ 3x +1 


X 


= 0 (l) 


• Ta có Vx e 


-ị;6 

3 


— Ị = - 1 - 1 -Ị- 3x -j- 1 > 0. Do đó (lì 44 X — 5 . 

V3x + l+4 1 + V6 —X 

• So với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất X = 5. 

BT Mẩu lo:Ciải phương trình: 2x 2 — llx + 21 = 3\/4x — 4 f*ì 


"Sk Nhân xét : 


Nhận thấy phương trình có 1 nghiệm X = 3 (SHIFT — SOLVE hay ALPHA — CALCÌ, do đó, ta 
cần phải tách ghép để sau khi nhân liên hiệp sao cho xuất hiện nhân tử chung (x — 3] hoặc bội của 
nó.thay X = 3 vào căn ta được 2 vậy phải ghép căn với 2 để được biểu thức liên hợp 

(*) 4» 3^4x-4 - 2 )- (2x 2 - llx + 15 ) = 0 
3Í4X-4-8) 

44 ■ 4= ---- ỉ- -(2x-5)(x-3) = 0 

M4x - 4) 2 + 2y/ếx - 4 + 4 


44 (x — 3 ) 


Ỵ 12 -( 2x - 5 ) 

ứếx - 4) 2 + 2y/4x — 4 + 4 


= 0 


44 


X = 3 
2x — 5 — 


_ 12 _ 

ẩ4x - 4 f + 2^4x - 4 + 4 


= 0 (1) 


• Với X > 3 =4 2x - 5 > 1, đặt t = ^4x-4 > 2 =4 t 2 + 2t + 4 > 12 


=4> ———-< 1 tức là 2 vô nghiệm. 

t 2 + 2t + 4 w 

• Với X < 3 44 2x - 5 < 1, đặt t = ẳ/Ìx - 4 <2^0<t 2 +2t + 4>12 


=4 ———- > 1 tức là 2 vô nghiệm. 

t 2 + 2t + 4 w ' 


• Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = 3. 

BT Mẩu 11 : Giải Phương trình: \Ịx 2 - x + 3 + \lx 2 + X + 4 = 7(x > 0) 

Nhẩm được X = 3 là nghiệm của phương trình,thay vào ;lkmczb Vx 2 -x + 3 = 3, \lx 2 +X + 4 = 4 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 







































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


Ta có bài giải như sau: 

r~2 “T „ rr. T . - X 2 -x-6 x 2 +x-12 

vX — x + 3 — 3 +Vx +X + 4 — 4 = 0 -1— , -= 0 

Vx 2 -x + 3+3 Vx 2 +x + 4 + 4 


(x-3)(x + 2) (x-3)(x + 4) 

x~ —x + 3+ 3 \lx 2 + X + 4 + 4 


= 0 <=> 


X = 3 

x + 2 

\Jx~ — X + 3 + 3 


+ 


x + 4 

Vx 2 + X + 4 +4 


= 0(VN) 


x + 2 x + 4 Aw A 

Vì —==== + —===== > OVx > 0 

Vx 2 -x + 3+3 Vx 2 +x + 4+4 

BT Mẩu 12 : Giải Phương trình V5x-1 + ịj9-x = 2x 2 +3x-l (HSG Hà Nội - 2012 ) 

Phân tích : Dùng Casio ta biết phương trình có một nghiệm duy nhất X = I,thây vào 
y/5x-l = 2vsịj9-x = 2 nên ta có lời giải như sau : 

ĐK : X > J viết lại phương trình về dạng 


(V5x-1 -2) + (ị/9^-x -2) = 2x 2 +3x-5 <=> 5* / ) + , } — - = (x-l)( 2 x + 5) 

1 ’ \Í5x-ĩ + 2 ịỊ{ĩ^cf+ 2^ + 4 


x=ì 

5 1 . Pt (*) vô nghiệm vi VP > 5,VT < 5/2 

r--■ —- = 1 - _ _+ ( 2 x + 5 )(*) 

V5.V-1 + 2 ịlịỌ-xý +21Ị9-X + 4 


BT Mẩu 13 :Giải Phương trình Vóx + l - V2x + 1 =2 (ĐH 2000 D) 

Phân tích: ta nhẩm được nghiệm của phương trình là X = 4 đem thay vào Vóx + l = 5; V2x + 1 = 3 ta viết lại 
phương trình ở dạng như sau: 

ĐK:x > -Viết lại phương trình: 


V6x-l-5-V2x + l+ 3 = 0 <=> 


6(x - 4) 2(x-4) 

Vóx+T + 5 V 2x +1 + 3 


= 0 


X = 4 

3 - 1 U) 

yịôx + l +5 V2x + 1 +3 

Nhận xét: 3 V2x + 1 = Vl8x + 9 > Vóx + l <=> 3V^xTĨ + 9 > VóxTT + 5 vậy (*) vô nghiệm 
PT đã cho có nghiệm duy nhất X = 4 
BT Mẩu 14 :Giải Phương trình X 3 +3x 2 -3ịj3x + 5 =l-3x 
Viết lại phương trình: (x + 1) 3 = 3l]3x + 5 +2 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




























































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


Nhẩm được X = 1 là một nghiệm của phương trình,thay vào căn ta được 2 do đó ta viết lại pt như sau: 

9(*-l) 


(x +1 ) 3 - 8 = 3ịj3x + 5 -6 <=> (x-l)Ị-(x + l ) 2 +2(x +1) + 4 


ỉỊ( 3x + 5 ) 2 + 2^/3x + 5+4 


x -1 = 0 
(x + 2 ) 2 + 3 


($ỉ. 3x + 5 + 1) 2 +3 


■=r <=> 


(x + 2) 2 +3l (^/3x + 5+l ) 2 + 3 


= 9 


Lại có: (x + 2 ) 2 + 3~Ị (^/3x + 5+i) 2 +3 


. . íx + 2 = 0 

>9 dấu “=” chỉ xảy ra khi ị, - <=>x = -2 

U/3x + 5+l = 0 


Vậy X = 1 hoặc X = -2 là nghiệm của phương trình 
BT Mẩu 15 :Giải Phương trình (x + 2)ỊVx 2 +4x + 7 + lj + xỊVx 2 +3 + lj = 0 

Nhận xét: ĐK để phương trình có nghiệm là (2 + x)x <0<í=>-2<x<0 ,phương trình có một 
nghiệm là X = -I,từ đây ta viết lại phương trình đã cho như sau: 

(x + 2)Ị(Vx 2 +4x + 7-2) + 3j + xỊ(Vx 2 +3-2) + 3Ị = 0 


<=> (x + 2 ) 


X -4x + 3 
~\J x~ + 4x + 7 + 2 


+ X 


x 2 -l 


yịx 2 +3+2 


+ 6 (x + l) = 0 


<=> (x + 1 ) 





(x + 2)(x + 3) 


= 0 <=> 

V X" + 4x + 7 + 2 

yjx 2 +3+2 





X = -1 

2 


X' +5x + 6 , x(x-l) 

. =-+ 1 = - + 6 = 0 (*) 

vx 2 + 4x + 7 + 2 Vx 2 + 3+2 


PT (*) vô nghiệm vì: 


(*) 


<=> 


X" + 5x + 8 yj X + 4x + 7 X - — X + 2 + yj x~ + 3 
Vx^ + 4x + 7 + 2 Vx - + 3 + 2 


> OVx 


Kỹ Thuật 3 - Hệ sô' bất Đjnh 

Kiểu II Dùng hệ sô bất đjnh cho hai vê' khỉ không nhẩm được nghiệm 

BT Mẩu 16 : phương trình: (x + 1) -y/x 2 — 2x + 3 = X 2 + 1 


Bài giải tham khảo 

Cách giải 1 . Nhân lượng liên hợp 
• Vì X = — 1 không là nghiệm phương trình nên 

(*) -V+ \Jx 2 — 2x + 3 = x 1 <+• \]x 2 — 2x + 3 — (x — 1 ) = x 1 — (x + 1) 

v ' x + 1 v ' x + 1 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


44 J - Y =-— 44 (x 2 — 2x — l) = 0 

k/x 2 — 2x + 3 + X - 1 x + 1 

• Vậy nghiệm của phương trình là X = 1 ± V 2 . 


o Nhân xét : 


Vấn đề đặt ra là làm sao tôi nhận ra được nhân tử chung là (x 2 — 2x — lj để điền số x-1 
vào hai vế ??? 

Ý tưởng xuất phát từ việc tìm số a sao cho 

Vx 2 — 2x + 3 — Ịax + (3j = x — Ịax + (3j, (a > 0 ) 

X + 1 


X 


2x + 3 - (ax + Ị3) 2 _ ỵ2 + 1 - ( ax + p)( x + 1 ) 

4 : 4 / ' — ĩ 

Vx 2 — 2x + 3 + ax + |3 x + 1 


44 


(1 - a 2 )x 2 - 2(1 + a(3)x + (3 - Ị3 2 ) (1 - a )x 2 - (a + (3)x + (1 — (3 

Vx 2 — 2x + 3 + a x + 1 


Đến đây, ta chỉ việc xác định a t /3 sao cho 


1 — a 2 = 1 — a 

2 -|- 2a[3 = OL -ị- (3 44 Oi, = 1, (3 

3 — (3 2 = 1 — (3 


- 1 . 


BT Mẩui7 Giải phương trình: (3x + 1 ) Vx 2 + 3 = 3x 2 + 2x + 3 (*) 

Bài giải tham khảo 

Do X = — — không là nghiệm phương trình, nên với X ^ , ta được: 

3 3 

( \ [~2 0 3x“ + 2x + 3 Ị —2 „ n 3x“ + 2x + 3 

\ ) ívxi 3x +1 


44 


44 


3x+l 

X 2 + 3 — 4x 2 3x 2 + 2x + 3 — 6x 2 — 2x 


2x 


Vx 2 + 3 + 2x 


3x + l 


3(1 -X 2 ) — 3x 2 + 3 3(1 — X 2 j 3 (1 — X 2 

•\/x 2 + 3 + 2x 3x + 1 -\/x 2 + 3 + 2x 3x + 1 


44 2 1-x 2 


lí 1 

' 

= 0 

44 

X = ±1 

1 

1 


ị— 2 -- 

3x + l 

/ 

M 

^x" 4“ 3 -|- 2x 



yỊ x“ -|- 3 -|- 2x 

3x + l 


( 1 ) 44 Vx 2 + 3 + 2x = 3x + 1 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 










































Nguyễn Tiến chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 

77- 

X > -1 

X > -1 

•O* 'V X +3 = X “b 1 4=7* - 

X 2 + 3 = X 2 + 2 x + 1 

77 X = 1 . 

X = 1 


• Vậy phương trình có hai nghiệm X = ±1. 


Nhân xét : 

Cách i.Đê’ đặt được số —2x vào hai vế, ta xét dạng tổng quát 

Vx 2 + 3 — Ịax + (3) = ^ — 7 — — ~ ( ax + p) V3 sau đó sử dụng đồng nhất để tìm hai 

3x 1 

thực a, (3 sao cho xuất hiện nhân tử chung.giống bài trên 


Cách 2 .thay X = 1 vào \lx 2 + 3 = 2 = 2X (vì X = 1 ) là nghiệm 
BT Mẩul 8 : Giải phương trình: 2x 2 (x-l) + x = (x-l)^2x(x 2 -x + 2) + 6 (*) 


ĐK: X > 0 ,thấy X = 1 không là nghiệm của phương trình nên ta viết lại phương trình: 


2x 3 -2x 2 + X-6 

X — 1 


= A/2x 3 - 2x 2 + 4x 77 


2x 3 -2x 2 + X-6 

X — 1 


-(x + 2) = \l 2x 3 -2x 2 +4x -(x + 2) 


77- 


2x 3 -3x 2 -4 2x 3 -3x 2 -4 / 3 „_ 2 V 

— ,—-= 7 - -77 2x 3 -3x 2 -4) 

X ~1 V2x 3 -2x 2 +4x+(x + 2) 


_Ị_Ị_ 

X_ 1 V2x 3 -2x 2 +4x + X + 2 


= 0 


77 


2x 3 -3x 2 -4 = 077X = 2 
V2x 3 -2x 2 +4x + X + 2 = X -1 (K7V) 


Vậy X = 2 là nghiệm duy nhất của pt 


BT Mẩu 19 : Giải phương trình : x 2 (x + 6 ) = (5x-l)Vx 3 +3 +2x-3(*) 

ĐK: X > -ĩ/ĩ ta thấy X = 1/5 không là nghiệm phương trình 

... x 3 +6x 2 -2x + 3 / 3 - x 3 +6x 2 -2x + 3 _ / 3 , _ 

PT (*)-— -= \/x + 3 77--=— - 2x = Vx 3 + 3 - 2x 

5x - I 5x-l 


(Việc tìm ra -2X là dùng hệ số bất định đã trình bày ở trên nhé) 

X 3 - 4x 2 + 3 _ X 3 - 4x 2 + 3 
5x-l Vx 3 +3 + 2x 


77 


x 3 -4x 2 +3 = 0 3 + V 2 Ĩ , - /T 

X=1 vx = 7 —vx = 4 + 3V2 


Vx 3 +3 = 3x-l 


BT Mẩu 20 : Giải phương trình (x 2 +3)Vx -x + 1 =x 3 +3x 2 -4x + l (*) 


7x + 8 


_, . . . ... , /1 “7 X 3 + 3x 2 - 4x +1 77 “7 

Viết lại pt (*) như sau: vx -x + 1 =- -r——- 77Vx -x + l=x + 3-- 

X +3 X + 3 

77 "777 , , 7x + 8 -7x-8 -7x-8 

V X - X +1 - (x + 3) = — 7—7 77 , -= , 

x +3 Vx 2 -x + 1 + x + 3 x +3 


Tỉm fàí' /ịệw Toá« ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 















































Nguyễn Tiến chinh - VINASTUDY.VN 

KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


X = — 


<=> 

/2 , , 2 ^ 11^3 + 2^5 

Vx -x + l=x -xox = --— 

L 2 



Kỹ Thuật 3 :Đoán nhân từ chung nhờ máy tính (dành cho pt có nghiệm vô tỷ) 

Nếu thấy phương trình có hơi nghiệm nhưng đều lẻ tơ tính tổng hơi nghiệm và tích hơi nghiệm xem có đẹp 
không,nếu đẹp thì pt có nhân tử chung sẽ lờ X 2 -Sx + P vấn đê làm thế nào tìm rơ được biểu thức liên 
hợp: 

Giả sử 2 nghiệm lờ x 1 ,x 2 ,bíểu thức liên hợp cân tìm lờ ax + b 
+ Thay Xj vào căn được kết quở lờ c,thay x 2 vào căn ta được kết quở lờ D 

\a.x, + b = c „ „ v 

+Giải hệ phương trình < => a,b vậy là xong các em đỡ có biêu thức liên hợp 

[a.x 2 + b = D 

BT Mẩu 2 i:Giải phương trình sau: X 3 - 3x +1 = V8-3x 2 
Giải: 

ĐK: X 3 - 3x + 1 > 0 


__X, = 1,618033989 

Dùng máy tính dò nghiệm ta được 2 nghiệm lân lượt là 

x 2 =- 0,6180339887 

Tổng hai nghiệm này bằng I,tích bằng-1 nên dự đoán nhân tử chung là X 2 - x -1 
thay hai nghiệm vào căn trong phương trình, ta có c = 0,38i966;D = 2,618033989 

fa.x Ị +b = C , , 

Giải hệ 1 => a,b ta có a = -I,b = 2 vậy biê thức liên hợp sẽ là 2 - X 

[a.x 2 +b = D 


Ta viết lại pt như sau:(x 3 - 3 x + l|-( 2 -x) = \f%-3x 2 -( 2 -x) <=> X 3 - 2 x-l = ,—- 


-4 X -X- 


1) 


V 8 - 3 x 2 +2-. 


«(x 2 -x-l) 


X-1 + - 


= 0 đến đây các em tự giải tiếp nhé bài toán chỉ có hai nghiệm 


V 8-3x 2 +2-X J 
Ví dụ tiếp nhé : X 2 + X-1 = (x + 2) Vx 2 -2x + 2 

ĐK: (x 2 + x-l)(x + 2) > 0 Dùng máy tình nhấm được hai nghiệm là Xj = l-2\fĩ,x 2 = l + 2\fĩ ,thay hai 
ngiệm vào căn ta được cùng một sô là c = D = 3 (dự đoán biêu thức liên hợp là sô 3 ) 

Có tổng bằng 2 và tích là -7 ta dự đoán pt có nhân tử chung là (x 2 - 2x - 7) 

Tìm biểu thức liên hợp bằng cách giải hệ sau ngoài nháp nhé 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


















Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


ịa.x, + b = c , .. 

4 => a, b giải ra có a = 0,b=3 tớí đây đã rõ rồi nhé biêu thức liên hợp là sô 3 thôi - làm thôi các 

[ữ JC 2 + b = D 

em pt <=> X 2 + x-l-3(x + 2) = (x + 2)(a/x 2 -2x + 2 - 3) 


„2 -7 X -2x-7 _ A 

X -2x-7-(x + 2j , =-= 0 


(x 2 -2x-7) 

x + 2 

= 0 « 

\ / 

V X — 2x + 2+3_ 



Vx' -2x + 2 + 3 

X 2 - 2x - 7 = 0 
Vx 2 -2x + 2 =x-l 

tới đây các em tự giải tiếp nhé,pt chỉ có hai nghiệm ở trên 

Kỹ thuật 4 : Nếu phương trình có hai nghiệm và đều nguyên để tìm lượng liên hợp ta làm như sau 

Giả sư lượng liên hợp lờ ax + b muốn tìm a,b ta thay íân lượt hai nghiệm vào pt: ax + b - yT giải tìm 
a,b . 


Ngoài các kỹ thuật chính đã nêu ở trên các em có thể làm theo một thủ thuật khác nếu tìm thấy có 
nghiệm vô tỷ trong phương trình 

BT Mẩu 22 :Trongpt sau khi dùng máy tính ta được X = 1,390388203 

Nếu trong phương trình có chứa hai căn, thay íân lượt vào mỗi căn đó ta có kết quả như sau : 


V5.r-5x + 3 » 2,390388203 * X + 1 
y/7x-2 * 2, 780776406 s 2x 

vậy X + 1 là lượng cần liên hợp vớ căn thứ nhất, 2 x là lượng liên hợp với căn thứ 2 


Áp Dụng :Giải phương trình sau : yỊĩx 1 - 5x + 3 - yỊ7x - 2 + 4x 2 - 6 x + l = 0 

Ví dụ :Dùng máy tính thu được nghiệm là X = 4,236067977 ,Nếu phương trình có chứa hai căn ta đem thay 


Jx-y/2x+2=ì 
Ị^2(3x+1) *5,236067977 


hai nghiệm đó lần lượt vào căn 
Vậy căn thứ nhất trừ đi cho 1 còn 5,236067977 = X + 1 nên căn thứ 2 sẽ trừ đi cho X + 1 


Áp Dụng :Gỉảỉ phương trình sau + ^x-^ĩxTĨ = 3.V +1+^2(3v + l) 

X 3 + 4x 2 + X +3 = 2X 2 ựZĨ5 + V2.V + 13 


Bài tập vân dụng: 


15x 2 =x+2yỊx 2 +X+1 +5 
x 3 +x 2 =(x 2 + l)VxTT+l 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






























Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


I. X 3 + 3x 2 -3ịj3x + 5 = l-3x(DS:x=-2,x=l) 

2;yỈ2x-ĩ + x 2 -3x +1 = 0 (DS :X = l;x = 2-Vĩ) 

3;ỊVx 2 + X +1 + V4x 2 + X + 1 j|V5x 2 +7 - V 2x 2 +1 j = 3x 2 (x = 0;x = 1) 

4; (x + 3) Vx 2 +X + 2 = X 2 + 3x + 4 

5;3^2 + sịx-2 j = 2x +Vx + 6(x = 3,x = ' 2 ~^ 

6;9^V4x + l - V3x-2 j = x + 3 

7;Vx-3 + V5-X -2x 2 +7x + 2 = 0(x = 4) 

8;Vx + 24 + V12-X = 6(x = -24,X = -88) 

9-Vx 2 + 4 = Vx--ĩ + 2x-3(x = 2) 

10.2V3x-2+3-V6-5x-8 = 0(x = -2) 

II. x 2 -3x-4 = Vx-1 (x 2 -4x-2)(x = 2,x = 5) 


í 


12.V2x 2 +16x + 18 + Vx 2 -l =2x + 4 


X = ±l,x = 


V 

13.V5X-1 +1 = 2x 2 +3x + Vx-9 (x = l) 


-32 + 3V57" 

7 J 


14.V3x + 3 - V5-2x -X 3 +3x 2 + 1ƠX-26 = 0(x = 2) 

15-V3x 2 -7x + 3 - Vx 2 -2 = V3x 2 -5x-l - Vx 2 -3x + 4(x = 2) 


BT IVlẫu 23:Giải bất phương trình: 


2 x 2 


<x + 21 


Đại học Mỏ - Địa Chất năm 1 999 


Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: 


9 -|- 2x > 0 9 

^--<x^0. 

X ^ 0 2 


*) 2 


X 


3 — V 9 2x, 


< X + 21 2 


X 


+ 2x 


— 2x 


< X 4" 21 




+ 2x 


< X + 21 -vv - 9 -Ị- G\Ịq -Ị- 2x 4- 9 -Ị- 2x 2x -Ị- 42 


-Y=r> V 9 + 2x <4<t^9 + 2x<16<t4>x<-^-. 

2 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






















































Nguyễn Tiến chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 

• Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của hệ là X G 

97 ' 
2 ’ 2 

/ 

\ { 0 }. 


BT Mẩu 24 Giải bất phương trình: 


X 


(1 + Vl + x ) 2 


> X — 4 í* ì 


Đợi học Sư Phạm Vinh năm 2001 


Bài giải tham khảo 

• Điều kiện: 1 + X>0=^X>— 1. 

A , X ^ 1 / \ ^ r \ 

• Nêu 4 0 <í=> — 1 < X < 4 Ị*J luôn đúng. Do đó: xe[-l;4) là một tập nghiệm 

của bất phương trình í*j. 

• Khi X > 4 : 



X >4 

■|2 

X > 4 

(*)•*■- 

xỊi- Vi + x) 

> X - 4 

xỊi- Vi + xj 


(l + Vl + x)(l-Vl + x) 

1-1-x 


X >4 

X >4 



> X - 4 






(l-Vl + x) 

X > 4 

\]l X < 3 


2 

> X - 4 




X > 4 
1 + x < 9 


1 — 2i/l + X + l + x>x — 4 
X > 4 




X < 8 




4:8 


• Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 


X G 
X G 


-1;4) 
4; 8) 


«xe 


1 ; 8 ). 


BT Mẩu 25 :Giải bất phương trình: Vx 2 — 3x + 2 + Vx 2 — 4x + 3 > 2Vx 2 — 5x + 4 

Đại học Y Dược năm 2 001 - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 1 996 
Bài giải tham khảo 

[(x 2 -3x + 2)-(x 2 -5x + 4) = 2x-2 = 2Íx-l) .. 

Nhận xét: ]; o \ ) n \ v 7 . Nên ta có lời giải sau: 

(x 2 - 4x + 3 ) - (x 2 - 5x + 4 ) = X - 1 

• Điều kiện: X < 1 V X > 4 . 

-v=r> ỊVx 2 — 3x + 2 — Vx 2 — 5x + 4 j + ỊVx 2 — 4x + 3 — Vx 2 — 5x + 4 j > 0 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 











































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


4 » 


2 (x-l) 


+ 


X — 1 


Vx 2 — 3x + 2 + Vx 2 — 5x + 4 -\/x 2 — 4x + 3 + Vx 2 — 5x + 4 

2 1 


> 0 


44 

M) 


.Vx 2 


X < 1 


• Do 


thì: 


X > 4 



■ + ■ 


>0 (l) 


Vx 2 — 3x + 2 + Vx 2 — 5x + 4 yjx 2 — 4x + 3 + Vx 2 — 5x + 4 

X < i thì< 2 1 > 0 

x — 4 Vx 2 — 3x + 2 + Vx 2 — 5x + 4 Vx 2 — 4x + 3 + Vx 2 — 5x + 4 

nên Ịlj 44 X — 1 > 0 44 X > 1 . 

• Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm bất phương trình là: X > 4 V X = 1 . 

BT Mẩu 26 : Giải bất phương trình: —+ V2x + 1 > V2x + 17 (*) 

Vx 

Bài giải tham khảo 

• Điều kiện: X > 0 . 

(*) 4» ~^= > ^2x + 17 - ^2x + l 
Vx 

k/2x + 17 - V2x + ljỊx/2x+17 + x/ÌxTĨ 


« 4 -> 


X 


«-* > 


V2x -Ị- 17 -Ị- V2x +7 

16 4» v/2x + 17 + a/2x + 1 > 4>/x 


w V2x -|- 17 -|- V2x +7 
4» |V2x + 17 + V2x + lj 2 > 16x 4» ^(2x + 17)(2x + l) > 6x - 9 (dạng VÃ > B). 


44 .... X G 


■;4 


• Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là X e (0;4 

BT Mẩu 27 :Giải bất phương trình: V 2 X 3 + 3x 2 + 6 x + 16 — V 4 — X > 2 V 3 V) 

Bài giải tham khảo 

• Điều kiện: —2 < X < 4 . 

(*) 44 |V2x 3 + 3x 2 + 6x + 16 - 3 V 3 Ị + ỊVã - V 4 — X j > 0 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




















































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


44 


44 


2x 3 + 3x 2 + 6x-ll , x-1 

- 1= H— Ị- — 

V2x 3 + 3x 2 + 6x + 16 + 3 V 3 Vã + V 4 -X 


> 0 


X — 1 


(x - l)(2x 2 + 5x + 11 ) A _ 1 

V 2 X 3 + 3x 2 + 6x + 16 + 3 V 3 V 3 + Vĩ 


> 0 


X 


«(x-l) 


0 , 5 ,63 

2 x + 4 

4j 8 1 

V 2 X 3 + 3x 2 + 6x + 16 + 3 V 3 V 3 + V4-X 


> 0 


^X- 1 > 0 ^X> 1 , 


• Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là X e (l;4 

BT Mẩu 28 : Giải bất phương trình: 9^x 2 + lj < (3x + 7 ỊỊ 1 — V3x + 4 j" (*) 

Bài giải tham khảo 


• Điều kiện: x>— —. 

3 


(*) 44 9^x + lj (1 + \l‘ox + 4 j < ^3x + 7 ) ( 1 - V3x + 41 Ịl + Văx + 41 
44 9Ịx + 1 j Ịl + V3x + 41 < 9^3x + 7^Ịx + lj 
4» (x + l) 2 Ịl + V 3 X + 4 Ị 2 - 3x - 7 < 0 ( 1 ) 

• Khi X = —1 =>- Ịl): luôn đúng. 


• Khi 


X * -1 

x>4 




V3x + 4 < 1 


4 4 

x > — 44 - < X < -1 , 

3 3 

X * -1 


• Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm bất phương trình là X G 


BT Mẫu 2 g: Giải bất phương trình: 2 W + JhV x w 


Bài giải tham khảo 


s-l 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 







































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


1 44 2 


i 


X - 2 . 2x 2 - 8 


X ■ 


2 2(x-2)(x+2) 


X 


• Điều kiện: 


+ A1 


> X 

44 2 -+ A1 ~ 


V 

X — 2 

X 


V X V 

X 

> 0 





> X 2 


2(x-2)(x+2) ^ o " 


X > 2 


X 


• Với: — 2 < X < 0 : thì 2 luôn đúng 


• Với: X > 2 : 


( 2 WV'( 2+ ' /2 * tĩ )- 


X 




Ị 2 + V 2 X + 4 ỊỊ 2 - V2x + 4 Ị 
V X 2 - V 2 x + 4 


lx — 2 (-4x) 

>x 44 J -—.- 2 > X 


X 2 - ^2x + 4 


, 4 >1 


Vx V2x + 4 — 2 
44 4>/x — 2 > Vx |V2x + 4 — 2 j, Ịdo : V2x + 4 — 2 > 0 , Vx > 21 


44 4Vx — 2 > V 2 X 2 + 4x — 2>/x 44 4-y/x — 2 + 2 VV > V 2 X 2 + 4x 

44 16x — 32 + 4x + 16^x ^x — 2 ) > 2 x 2 + 4x 44 X 2 — 2x — 4 Vx 2 — 2 x + 4 < 0 

44 ỊVx 2 — 2 x j — 4\/x 2 — 2 x + 4 < 0 44 ỊVx 2 — 2 x — 2 j <0 

44- Vx 2 — 2x -2 = 0 44 X 2 — 2x — 4 = 0 44 X = 1 ± Võ 

• Dox>24^x = 1 + Võ . 

• Vậy tập nghiệm của bất phương trình là xe — 2 ; 0 ) u jl + Võj. 

BT Mẩu 30 :Ciải bất phương trình: (x — 1 ) Vx 2 — 2 x + 5 — 4xVx 2 + 1 > 2 (x + 1 ) 

Bài giải tham khảo 

(*) 44 (x + 1 ) Ị 2 + Vx 2 - 2 X + 5 Ị + 2 x Ị 2 Vx 2 + ĩ - Vx 2 -2x + õỊ < 0 


44 


(x + 1 j Ị2 + Vx“ - 2x + 51 


2x (x + l)(3x — lj 


2x + 5 I H- , - - 2 I - < 0 

2 Vx 2 + 1 + Vx 2 — 2x + 5 


44 (x + 1 ) Ị 2 + Vx 2 -2 x + õỊ + 


2x (3x - 1 ) 


2Vx 2 + 1 + Vx 2 - 2x + 5 


< 0 


Tỉm fàí' Zí'ệw Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

































































Nguyễn Tiến chinh - VINASTUDY.VN 



KỸ THUẬT LIÊN HỢP 

(x + 1 ) 

4^x 2 +1 + 2^x 2 -2x + 5+2 y j 

ự + i) 

(x 2 — 2x + 5 

+ 7x 2 — 4x + 5 

<0. 

2Vx 2 +1 +Vx 2 - 

2x + 5 



Do 7x 2 — 4x + 5 = 7 


4 

X — — 

7 


31 

+ ~Ỷ > 0 nên phương trình <t»x + l<0<t»x<—1 


• Vậy tập nghiệm của bất phương trình là xgỊ- oo; — 1 


KỸ THUÂT LIÊN HƠP TRUY NGƯƠC DẤU: 


Khi gặp một phương trình vô tỷ, ta biết rằng phương trình này có thế giải được bằng phương pháp liên 
hợp,dùng MODE 7 tơ cũng biết rằng phương trình này chỉ có đúng một nghiệm - Nhưng sau khi liên hợp xong 
biểu thức còn lợi rất còng kềnh phức tạp vờ khó chứng minh phương trình này vô nghiệm lúc đó tơ sẽ làm 
gì.Tất cả sẽ có trong bời viết này với những phân tích bình luận đơn giản thông quơ 20 ví dụ. Hi vọng rằng đó 
sẽ lờ sức mạnh giúp các em giải quyết triệt để lớp bời toán này. 

BT Mẩu 31 Giải phương trình: 2x 2 -5x-l = Vx-2 + yỈ4-x (*) 

Nhận xét: Dùng máy tính ta kiểm tra được phương trình này có một nghiệm duy nhất X = 3 , thay 
nghiệm đó vào Vx-2 =1;V4-X =1 nhưn vậy thông thường ta sẽ liên hợp như sau: 


l-y/x-2 = 
l-y/4-x = 


-( x ~ 3 ) 

1 + y/ X — 2 
x-3 

1 + yj4-x 


( 1 ) 

( 2 ) 


ta nhận thấy sự không đồng nhất về dấu??? 


Tới đây một cách tự nhiên ta đi tìm ý tưởng để cả hai cùng mang dấu “+” hoặc cùng “ ở đây tôi sẽ truy 
ngược dấu cho ( 1 ) cụ thể như sau: 

ĐK2 < X < 4 


(*) <=>Ịl-V4-xj + Vx-2^Vx-2-lj + 2x 2 -6x = 0 


<=> 


x-3 


A — J (x-3)vx-2 , . , . 

+ \ r—- +2x(x-3) = 0 (x-3) 

1 +v4^x 1 + Vx^ v 7 v 7 


1 , 4^2 , 0 

- , H--—+ 2x 

1 +V4 — X l + Vx — 2 


= 0 


<=> 


X = 3 

1 

1 + yj4-x 


-^pL + 2x>0;Vxe[2;4] 
1 + X — 2 


Tới đây các em đã hình dung được phần nào lợi thế của phương pháp rồi chứ,kết quả thu được 
thật tuyệt vời đúng không các em - tiếp tục cùng thầy qua các ví dụ khác nhé. 

BT Mẩu 32 Giải phương trình: 4x + l = V2-X +2^3x + l (*) 


Nhận xét: dùng máy tính ta biết được X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình,cũng lân lượt thay 
nghiệm đó vào các căn ta có biểu thức lieenh hợp thông thường như sau: 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



















































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


1- 77 7 = x J— (1) 

1 + 777 v __, , V . 

< rõ ràng trái dẩu,ta sẽ truy ngược dâu ớ ( 2 ) như sau 

2- V3X+Ĩ = ~ 3 , ' -1 , (2) 

[ 2 + 7777 v ’ 


Bài Giải: 


ĐK-ị<x<2 
3 


(*) <=> (l-72-x) + 73x + l (73x + l -2) + x-1 = 0 <=> 


X — 1 

1+777 


+ 73x 7 1 


3(x-l) 

2 + 73x 71 


+ x-1 = 0 


<=>(*-!) 


1 | 373x + 1 | 

1 + 72 — X 2 + 7777 


= 0^ 


X = 1 


1 37777 . »/_■> 

7— + - 7—- + 1 = 0 ( 3 ) 

1+777 2 + 7777 v ' 


( 3 ) luôn dương nên vô nghiệm,vậy X = 1 là nghiệm duy nhất 

BT Mẩu 33 : Giải phương trình X 2 +4x = 27777 + 777(*) 

Nhận xét: Dùng Casio ta biết phương trình có nghiệm duy nhất X =1 giống như bài trên ta sẽ truy 
ngược dấu tuy nhiên bài này ta sẽ truy ngược cả hai biểu thức liên hợp,ta có lời giải như sau: 

ĐKx >Y 2 


777(777-2)+777(777-i)+x' - X = 0 


<=> 


37777—7=!—-+ 2777 — 7 = 7 —hx(x-i) = 0 <=> (x- 1 ) 
7777+2 7777+1 v ' v ' 


X — 1 


37777 _ 2777 

1 ——+ 7 ====—- + x 

73x + l +2 72x —1+1 


= 0 




X = 1 

3777 2777 phương trình (ì) luôn dương trên Đk do đó X = 1 là ! 

7—- 7——— + xe = 0(1) 

73x + l +2 72x —1+1 


BT Mẩu 34 : Giải phương trình (x 2 + l)(x-1) + 2777 + 777 = 5(*) 


ĐK: X < 5 ,Nhẩm được X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình và 777-2 = = x — < 0 

75-X + 2 


Do vậy ta tiến hành truy ngược dấu biểu thức này, viết lại phương trình như sau: 

(x 2 + i)(x-i)+777(2-777)+(777-i)+i-x = 0 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


<=> 


(V + l)(x-l) + y/5-X. 


<=> (x-l) 


X — 1 | 2(jc-1) 

2 + y/ 5 —X ìỊị 2 x-l ) 2 + y/ĩx — ĩ + 1 

-1 V 


X 2 +- 


5-x 2 

■ + yÍ5 Z x 3^(2x-l ) 2 + ịỊlx-ỉ+ỉ 


= 0 <=> 


+1-X=0 

X = 1 


X 2 +- 


y ^- + . 2 — = 0(1) 

: + V5-x ^(2x-l) 2 + \j2x—\ + 1 


(ì) luôn dương trên tập nên nó vô nghiệm,vậy X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình. 
BT Mẩu 35 : Giải phương trình 10x + 2 = V4x + 1 + ị]3x + ỉ (*) 


Nhận xét:Dùng Casio ta biết rằng cả hai phương trình chỉ có một nghiệm X = o,thay hai nghiệm vào hai 
căn được kết quả đều bằng 1 ,nhưng khi liên hợp thông thường thì cả hai sẽ bị mang dấu trái dấu so 
với phần còn lại.Do đó ta sẽ truy ngược dấu ở cả hai biểu thức trên.Ta có lời giải 

ĐK: x>~ỵ 4 

Viết lại pt: 10 x + 2-V4x + l-^/3x + l = 0 <=> V4x + l(V4x + l-l) + ^/3x + lỊ^/(3x + l ) 2 -l] + 3x = 0 


4xV4x + l (3x + 2)3x.-^3x + 2 

■tí* — , -1 — 1 - —- — , = -h 3x — 0 

V 4x + 1+1 ự(3x + 2) 4 +^(3x + 2) 2 +1 


X = 0 

4 V^TI | (3x + 2)-\/3x+~2 f3 = 0(1) 

^x + ĩ + l 3^(3x + l ) 4 +^/(3x + l ) 2 +1 


(ì) luôn dương nên phương trình đã cho chỉ có nghiệm duy nhất X = 0 


Điểm nhấn ở bài toán này nằm ở chỗ nào các em thấy chưa???Đó chính là kỹ năng truy ngược dấu 
cho một hàm căn bậc 3 như thế nào - ta sẽ cùng nhau tới bài mẫu sau đây nhé: 


BT Mẩu 36 : Giải phương trình sau X 2 +3x-8->/2x-3 = ị/x-l (*) 


ĐK: X >Y 2 

Dùng Casio biết được X = 2 là nghiệm duy nhất của phương trình,thay vào hai căn cho kết quả = 1 

PT (*) <=> X 2 +3x-8-V2x-3 —ị[x — ĩ = 0 <=> V2x-3 |V2x-3 -lj + -\/x--lỊ-^(x-l ) 2 -lj + x 2 -4 = 0 


2(x-2)>/2x-3 x(x-2) 

V2x + 3 +1 ^(x-1 ) 4 +^(x-l ) 2 


+ 1 


- + (x- 2 )(x + 2 ) = 0 


X = 2 

2>/2x-3 | X , o _ rơi \ Với Vx> 34 thì ( 1 ) luôn dương,pt có nghiệm X 

Ị I I 1 1 X 1 Ả - U 1 1 1 / ^ 

V 2x-3 +1 3^x-l) 4 + ^(x-l) 2 +1 


= 2 là duy nhất 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 





































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


BT Mẩu 37: Giải phương trình X 2 +4x + l-2-ự3x + 5 = V3x + 1 (*) 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


ĐK: X > 

Nhận xét: Máy tính cho ta biết X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình,ta có lời giải sau đây. 

(*)«■ V3x + l(V3x + l-2) + ^/3x + 5Ị^/(3x + 5) 2 - 4 Ị + 2 X 2 + 2x-4 = 0 


3Íx-lW3x + l ị/3x + 5 (3x + 5 ) 2 -64 

7 t = - ' -+ 7 — - L -+ 2 (x-l)(x + 2 ) = 0 

V3* + l+2 ^(3 x + 5) 4 +^/64(3x + 5) 2 +64 2 


<=>(*-!) 


3yị3x + l (3x + 13)-\/3x + 5 . . 

T==r - + 7 - , — -- + 2ÍX + 2) 

v3x + 1+2 3|(3x + 5) 4 +ự64(3x + 5 ) 2 +64 2 


= 0 


X = 1 


3^3x + l (3x + 13)-\/3x + 5 / x_ do ( 1 ) luôn dương nên pt chỉ có một 

V^T^ + 3/(3x + 5) 4 ^64(3x + 5) 2 + 64 2 + (x+ j 0 


nghiệm duy nhất X = 1 khi đọc bài này độc giả sẽ thắc mắc tại sao 3x + 5 ) lại liên hợp với 4 mà 

không phải là 2 ,bởi vì ở đây là ^(3x + 5) 2 chứ không phải là ỉ]3x + 5 .Thêm một điều nữa trong quá 

trình giải trước khi đưa ra biểu thức liên hợp để đảm bảo tính cân bằng hệ số tôi đã nhân cả hai vế của 
phương trình này cho 2 . 

BT Mẩu 38 Giải phương trình sau :5x + 3-(x + 1)|2a/x 2 +3 -X 2 j--\/3x 2 +5 = 0(*) 

TXĐ : D = R 

(*)<=> 5x + 3 + (x + l)x 2 -2(x + l) Vx 2 +3 - V3x 2 +5 = 0 


(x + 1)a/x 7 +3 ỊVx 2 +3 ^l + Ịx + l-Vĩx 2 +5 l + x-l = 0 


<=> 


(x +1) \fx + 3 


X 2 -1 + (* + l) ~(3* 2 + 5 ) 

Jx 2 +3 + 2 (x +1) 2 + ĩj(x + 1) 3 (3x 2 + 5 ) + ìjị3x 2 + 5) 2 


+ X +1 — 0 


<=>(*-!) 


(x + 1) 2 \lx 2 +3 X 2 + X + 4 

ylx 2 + 3 + 2 (x +1) 2 + ^(x +1) 3 (3x 2 + 5 ) + ịj3x 2 + 5 


= 0 


<=>(x-l) = 0v 


(x + 1) 2 \lx 2 +3 X 2 + X + 4 

\lx 2 + 3 + 2 (x + 1) 2 +^(x + l) 3 (3x 2 +" 5 ) + \Ỉ3x 2 +5 


= 0 


Vậy phương trình chỉ có đúng một nghiệm X = 1 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN_KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


Điều gì làm bạn thấy khó hiểu nhất??? có lẽ lờ việc xuất hiện của biểu thức liên hợp 

Ịx + l-^3x 2 + 5 j tại sao không phải là số 2 ,vì khi liên hợp với số 2 du đỡ truy ngược dấu nhưng 

kết quả liên hợp vẫn bất lợi trong việc chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất do đó 
tơ giả thiết có ơx + b nào đó thỏa mãn mờ 2 = 1 + 1 = X + i(vì X = 1 lờ nghiệm mờ).vậy tơ có kết 
quở bài toán trên khá thành công!!! 

BT Mấu 40 : Giải phương trình 2x 3 +x 2 + x-l-x^2x 2 + X + 1 + ịỊlx + 2 =0(*) 

Bài giải 


(*) <=> x\Ỉ2x 2 + X + 1 ịyỊlx 2 + x + l- lj + -\/ 2 x + 2 - l = 0 <=> ( 2 x + l) 


X 2 \j 2x 2 + X +1 1 

\llx 2 +X +1 +1 ịJ(2x + 2Ỵ + ị/2x + 2 +1 


= 0 


X = - — 
2 


x l ' j2xl+x *[+ L =2- — = 0 ( VN ) 

v2x 2 +x + 1 + 1 2 x + 2) 2 +ị/2x + 2 +1 

BT Mau 41 : Giải Phương trình 3x-4+-V2x + 3 =(l-x)Ịx 2 - 2 ^/x 2 +3j(*) 


vậy pt có nghiệm duy nhất X = -1/2 


ĐK x>-3/ 


A - /2 

Dùng Casio ta biết rằng pt chỉ có một nghiệm là X = -I,biếu thức cần truy ngược dấu chính 
là (ỉ-x)yjx 2 +3 VÌ (i-x) chưa xác định về dấu,khi đó ta có ý tưởng làm xuất hiện X + 1 và 
(l-x ) 2 Ta có lời giải như sau: 

(*)«(V2x + 3-l) + (l-x)Vx 2 +3Ị2-Vx 2 +3j = 0^-^í X + 1 ) 1 ( 1 + x )^ 2 + 3 


Zx + 3 +1 


<=> (x + l) 


2 (l-x) 2 Vx 2 +3 

V2x + 3 +1 2 + Vx 2 +3 


= 0 


X = -1 


2 + Vx 2 +3 
(1-x ) 2 yjx 2 +3 


= 0 


2 1-x Vx +3 

, + v / V J = 0(1) 

V2x + 3 + 1 2 + Vx 7 +3 


Thấy ngay ( 1 ) vô nghiệm vì ( 1 ) luôn >0 vậy pt chỉ có một nghiệm X = -1 
Quơ một số ví dụ vừa ròi tơ thấy rằng có những biểu thức tơ cơn truy ngược để xác định cụ 
thể dấu của các biểu thức đứng ngay phía trước cân thức, điều này cần chú ý khi làm bời 
BT Mấu 42:Giải phương trình: X 3 -5x 2 +13x-6 = (x-2)Vx 2 -3x + 3 +2>/3x + l(*) 

Nhận xét: Bài này giống với bài trên ta cần truy ngược để được (x-2) 2 ,đồng thời 

khi liên hợp V3x + 1 với số 2 ta cũng thu được kết quả (-) do đó cũng cần truy ngược 
dấu.Dùng Casio biết được X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình thay vào 

Vx 2 -3x + 3 = 1, V3x + 1 = 2 (Các em chú ý luôn dựa vào nghiệm để tìm biểu thức liên hợp nhé) 

Ta có lời giải: ĐK: x>-j/^ 

(*) <=> X 3 -5x 2 +13x-6-(x-2) Vx 2 -3x + 3 -2yj3x + ĩ = 0 

<=> (x-2)Vx 2 -3x + 3 ỊVx 2 -3x + 3 - lj + V3x + l ỊV3 x + 1 - 2j + x-l = 0 


, . / , (x 2 -3x + 2) 3(x-lW3x + l 

<^> (x-2)yjx ĩ - 3x + 3 , — ^ 2 — h X — 1 = 0 

Vx 2 -3x + 3 + 1 V3xTĨ + 2 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


(x- 1 ) 


(x-2 ) 2 \lx 2 - 3x + 3 3yj3x + ì 
-— — - 1 —- 1-1 

Vx 2 - 3x + 3 +1 x/3x + l +2 


= 0 <^ 


X = 1 


(x- 2) 2 Vx 2 -3x + 3 3yj3x + l : . .... 

- / 7 -+ rr—7 +1 = 0 ( 1 ) 

Vx 2 — 3x + 3+l V3x + 1 +2 

(ì) luôn (+) nên phương trình chỉ có đúng một nghiệm X = 1 
BT Mẩu 43 : Giải phương trình sau X 2 +14x + 14 = (x + l)V4x + 5 +2(x + 5) Vx + 3 (*) 

Nhận xét: phương trình có nghiệm duy nhất X = I,ta thấy ngay bài này cần truy ngược cả hai biểu 
thức liên hợp vì một biểu thức chưa (x + 1 ) chưa rõ về dấu,một biểu thức khi liên hợp cho dấu âm.Thay X 
= 1 vào V4x + 5 = 3;Vx + 3 = 2 nhưng khi truy ngược biểu thức 

/ .\ r. - —I r. -r \ 4 (x + 1) •\J 4x + 5 (x — 1 ) , , ,2 

(x + 1) V4x + 5 ỊV4x + 5-31 = — - J ——-- rõ ràng không làm xuất hiện (x + 1) .Vậy ta sẽ 

V4x “ 1 “ 5 “ 1 “ 3 

làm thế nào??? Có thể biểu thức liên hợp sẽ là một hàm bậc nhất chăng? Thế thì hệ số bất định lên tiếng 
thôi 

Nhắc lại ta cần truy ngược để làm xuất hiện (x + 1) 2 (x-l) ,giả sử ta có 

ax+b = V4x + 5 ,thay X = 1 vào ta được a + b = 3 còn đâu một phương trình nữa???ta cần xuất hiện 
(x +1 ) 2 vậy thay X = -1 vào ta có -a + b = 1 vậy a = 1 ,b = 2(Các em có thể đoán nhanh biểu thức la X + 2 vì ta 

có X = 1 là nghiệm mà thay X = 1 vào V4x + 5 = 3 = X + 2 ) tới đây coi như đã xong phần phân tích ,làm 
thôi!!!! 

ĐKx >-% 

(*)<=> (x+l)Ịx + 2-V4x + 5j + (x + 5)Vx + 3(Vx + 3- 2 j + 3x-3 


<=> (x + l) 
<=>(*-!) 


(x 2 -l) 


■ + (x + 5 ) Vx-k3 ■ 


(*-!) 

X + 2 + V 4x + 5 \Ị X + 3 + 2 

(x + 1 ) 2 | (x + 5)Vx + 3 


+ 3(x-l) = 0 


X + 


2 + yj 4x + 5 >/x + 3 + 2 


- + 3 


= 0 


<=> (x-l) = 0 


V 


X + 


(x + 1 ) 2 + (x + 5)Vx + 3 

2 + yj 4x + 5 X + 3 + 2 


= 0 ( 1 ) ta thấy ( 1 ) luôn dương nên vô nghiệm 


BT Mẩu 44 : Giải phương trình sau: 5x 2 +(3x + l)V2-x-3(x-13) V2x-1 = 7x + 28(*) 

ĐK: Y 2 - x - 2 cũng giống bài trên ( X - 13 ) chưa xác định về dấu với đk của X do đó ta cần làm 

xuất hiện (x-13) 2 (x-l) với X = 1 là nghiệm duy nhất của pt ta đã nhẩm được,kiểm tra liên hợp thông 

thường hoặc truy ngược dấu với việc thay X = 1 vào 72x-l = 1 ta không thu được kết quả mong đợi,khi 
đó hệ số bất định với sức mạnh kinh khủng sẽ giúp bạn!!! 

Giả sử biểu thức cần liên hợp là ax + b ta tìm a,b sao cho ax + b = y/2x-ỉ thay lần lượt X = 1 và X = 
13 vào ta thu được a = 1/3 ; b = 2 / 3 .Lúc đó ta có: 

(*)<=> (3x + l) V2-X Ịl- V2-X j + (x-13)Ịx + 2-3\(2x-l j + x 2 - X = 0 

^ =+ o~ 13 ) ĩ V2Ị + x(x-i)=0 

h-v v + 9 + tJ?r-1 v ' 

. x=ỉ 

(x-13) 


<=> 


(3x + l)V2 


-X ■ 


<=> (x- 1 ) 


1 +V2-X x + 2 + 3\/2x-l 
(3x + l)V2 


sx + l )yjz-x 

1 +V2-X X + 2 + 3yj2x-ỉ 


+ X 


= 0 <=> 


(3x + l)V2-x (x-13) 

X + 2 + 


ỉ+yỈ2-X 

RÕ ràng X = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình vì ( 1 ) luôn dương trên tập xác định 
BT Mẩu 45 : Giải phương trình: 2(8x 2 + 7x + l) = (x + l) V2x + 3 +2(3x + l) V4x + 2 (*) 


3L_ + *=0(1) 

3V2X-1 v 2 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 
















































































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


ĐK x> 


- 1 / 


Nhận xét: ( 3 X+ 1 ) chưa xác định dấu ta suy nghĩ tới hướng làm như bài trên,giả sử biểu thức cần liên hợp 
với V 4 x + 2 là ax + b,tìm a và b sao cho ax + b = V 4 x + 2 ,thay X = Vi (nghiệm đã nhẩm được ) ta có a + 2b 
= 4 nhưng khi thay X = -1/3 vào thì cho số quá xấu,phải làm sao đây??? Thôi thì ta chọn a,b phù hợp với 
phương trình a + 2b = 4 vậy, chọn a = 2,b = 1 

Nhân 2 vế của (*) cho 2 ta có pt mới như sau: 

(*)<^4(8x 2 +7x + 1)-2(x + 1)V2x + 3-4(3x + 1)V4x + 2 = 0 

(x + 1)V2x + 3(V2x + 3-2) + 4(3x + 1)(2x + 1-V4x + 2) + 6x 2 +3x-3 = 0 


<=> I 


<=> (x + l) V2x + 3 


2 x-l 


+ 4(3x + l) 


4x 2 -l 


<=> ( 2 x-l) 


>/ 2 x+3+2 
(x + l)>/2x + 3 4^6x 2 +5x + lj 

yj 2x + 3 + 2 2x +1 + V 4x + 2 


2 x +1 + -\J 4x + 2 


+ (2x-l)(3x + 3) = 0 


+ 3x + 3 


= 0 


1 

X = — 
2 


. , 0 1 

,- 4 6 X + —7 + 77 

(x + l) V2x + 3 V 12; 2‘ 

2x + 3 + 2 2x +1 + -\/ 4x + 2 



r 5^ 

2 1 " 

6 


H- 


l 12 ; 

24 


+ 3x + 3 = 0(1) 


do ( 1 ) luôn dương nên X = Vỉ là nghiệm duy nhất 


BT Mẩu 46 : Giải phương trình sau ( 8 x + 13) V4x + 17 = 12x + 35 + 2(x + 2)V2x + 3 (*) 

ĐK X>~Y 2 

Đặt t = yj2x + 3(t > 0) —> X = —ị — thay vào phương trình (*) ta có: 

(*)<=> t' + 6t 2 + Í + 17-ị^4t 2 + l)x/2 ? 2 +1 = 0(1) nhẩm thấy t = 2 là nghiệm của phương trình,ta giả sử 

biểu thức liên hợp là at + b ,phải tìm a và b để at + b = V 2? 2 +1 ,với t = 2 ta có 2 a + b = 3 ,việc tìm thêm một 
pt nữa lại gặp khó khăn vì 4t 2 +1 = 0 vô nghiệm.Ta chọn cặp a,b phù hợp là a = I,b=i. 


lại gặp khó khăn vì 4t 2 +1=0 vô nghiệm.Ta chọn cặp a,b phù hợp 
(l)^í 3 + 6 í 2 + t + 17 + (4t 2 +l)"? + l-V2í 2 + l]-(4t 2 +l)(í + l) = 0 

<=> -3t 3 + 2 t 2 +16 + (4t 2 + 1 ) - 7 =0oịt-2)(-3t 2 -4t 


«-3t 3 +2í 2 +16 + (4t 2 +l) 

V = 2 

. ^ o t(4t 2 +l) 

-3t 2 - 4? - 8 - v , ’ = 0(2) 


, . , t(4t 2 +l)(t-2) 

= 0 <» (?-2)(-3t 2 -4í-8Ì — 2 =0 

v A ’ t + l + V^TĨ 


t + l + V2t 2 +l 

PT chỉ có một nghiệm t = 2 vì ( 2 ) luôn dương với Ví > 0 
BT Mẩu 47 : Giải phương trình 4x + 12 = (3x + 8)Vx + 6 -(4x + 13) Vx + 2 (*) 

Lời giải: 

Đặt t = y[x + 2,t> 0 —> X = t 2 -2 thay vào (*) ta có 
(*)o4t ĩ +4t 2 + 5t + 4-(3t 2 +2)ylt 2 +4 =0 

ot 3 -2t 2 +3t + (3t 2 +2)(t + 2)ịt + 2-Jt ĩ +4 ) j = 0ot t 2 -2t + 3 + (3t 2 +2)(í + 2)-^ 


t 2 + 4 


= 0 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






























































Nguyễn Tiến Chinh - VINASTUDY.VN 


KỸ THUẬT LIÊN HỢP 


<=>í = Ov 


t 1 -2t + 3 + {2>t 1 + 2](t + 2) - -2-= 

1 t + 2 + 4? 


+ 4 


= 0(1) 


(ì) vô nghiệm vì luôn dương,pt có nghiệm duy nhất t = 0 hay X = -2 

Quơ hơi ví dụ trên có lẽ bạn đọc đang thắc mắc vì sao lợi phải dùng tới ơn phụ - Lí do lờ do bậc của X ở biểu 
thức khòng chứa căn thấp hơn so với bậc của X ở biểu thức chứa căn nên ta dùng ơn phụ để hóa giải bài 
toán này. 

Tới đây có lẽ tác giả cùng xin dừng bài viết của mình ở đây,với các kỹ thuật đã được nêu ra và các ví 
dụ được phân tích và nhận xét một cách khá tỷ mỉ,lối trình bày định hướng tuy duy cho mỗi lời giải 
cũng khá rõ ràng hy vọng rằng bài viết sẽ là một hành trang bổ trợ cho các em một công cụ « mạnh 
mẽ »trong việc chinh phục những bài toán về phương trình chứa căn.Trong bài viết tiếp theo tác 
giả sẽ trình bày một vài công cụ « mạnh mẽ » khác giúp các em công phá đê thi quốc gia một cách 
nhẹ nhàng hơn nữa.Xin chân thành cám ơn các bạn đã sử dụng tài liệu này.mọi góp ý tác giả xin ghi 
nhận 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 








